Miss Tram - Natural Beauty Center 
https://thammymisstram.vn 


Ws Tram Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 
sane, bi Hotline: 1900 7018 


Mun trứng cá luôn là nỗi sợ của chị em phụ nữ. Không những 
làm mất thẩm mỹ và sự tự tin, mà những vết sẹo thâm do mụn để 
lại cũng khiến chị em phải đau đầu. Để điều trị dứt điểm mụn 
trứng cá, bạn cần tìm ra nguyên nhân gây mụn và có những 
phương pháp chăm sóc da mụn phù hợp. Bài viết hôm nay, Miss 
Tram - Natural Beauty Center xin chia sẻ về những điều cần lưu 
ý khi bị mụn trứng cá. 


Nguyên nhân hình thành mụn trứng cá 


Có nhiều nguyên nhân gây ra mụn trứng cá, nhung chủ yếu 
là do hai nguyên nhân chính: 


1. Rối loạn nội tiết tố 


Nội tiết tố bị rối loạn do chế độ sinh hoạt không điều độ, cơ thể 
bị stress, ngủ không đủ giấc hoặc các bạn ở đang độ tuổi dậy thì. 
Lúc này, cơ thể sẽ tiết bã nhờn nhiều một cách thất thường, da 
dễ bị viêm và hình thành mụn trứng cá. 


2. Mat cân bằng hoạt động của tuyến bã nhon: 


Khi tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, tiết ra nhiều dầu thừa sẽ làm 
lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Vì thế, làn da sẽ kích thích biểu mô, 
gây viêm da va dễ hình thành mụn. Đó là lý do khiến những nang 
da nhờn thường bị mụn trứng cá nhiều hơn các loại da khác. 


Ngoài ra, thường xuyên ăn những thực phẩm gây hại chăm sóc 


da không đúng cách hoặc do tác động xấu từ môi trường cũng là 
những nguyên nhân gây ra mụn trứng cá. 


https:/thammymisstram.vn 


us Tram Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 


ee Hotline: 1900 7018 


NATURAL BEAUTY CENTER 


Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh gây mun trứng ca 


Lưu ý khi bị mụn trứng cá 

Để điều trị mụn trứng cá một cách nhanh nhất và triệt để 
nhất, ngoài việc chấm sóc da đúng cách, bạn nên lưu ý 
những điềm sau: 


1. Rửa mặt đúng cách 


Khi bị mụn, bạn không nên sử dụng sữa rửa mặt có chất tẩy rửa 
mạnh - sẽ làm khô da và tổn thương vùng mụn. Hãy chọn những 
sản phẩm dịu nhẹ và rửa mặt đúng cách 2 lần/ngày để làn da 
mụn được làm sạch nhẹ nhàng nhất. 


https:/thammymisstram.vn 


t7 Trâm Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 
TRAM Hotline: 1900 7018 


A T 

` = J) Vas _— | 

Rửa mat đúng cách 2 lan/ngay dé làn da mụn được làm sạch nhẹ 
nhàng 


Ngoài ra, khi bị mụn, bạn vẫn nên tẩy trang và tẩy da chết bình 
thường, nhưng hãy nhẹ tay hơn với những vùng mụn để tránh làm 
da bị tôn thương nhé. 


2. Hạn chế sử dụng mỹ phẩm, trang điểm 


Việc thường xuyên trang điểm khi bị mụn trứng cá sẽ khiến lỗ 
chân lông bị bít tắc khiến cho tình trạng mụn càng trầm trọng 
hơn. Ngoài ra, khi làn da bị mụn sẽ nhạy cảm hơn bình thường 
nên hãy lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da phù hợp. Tốt nhất 
bạn nên lựa chọn những sản phẩm dưỡng da dạng lotion/gel, có 
chiết xuất tự nhiên và hạn chế tối đa việc trang điểm cho đến khi 
trị mụn thành công. 


https:/thammymisstram.vn 


Miss Tram Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 


Y J 


NATURAL BEAUTY CENTER 


Hotline: 1900 7018 


3. Ăn uống, sinh hoạt điều độ 


Để có một làn da khỏe mạnh, bạn cần có một chế độ ăn uống 
lành mạnh và nhiều rau củ quả. Khi bị mụn trứng cá thì chế độ 
ăn uống cần phải được quan tâm hơn nữa. Ăn đủ các nhóm thực 
phẩm như tinh bột, đạm, vitamin - khoáng chất và chất béo giúp 
làn da được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. 


Bên cạnh đó cần chú ý bổ sung thêm nhiều rau xanh và hoa quả - 
đây là nguồn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ sung độ ẩm 
cho da, giúp da luôn sáng mịn và đẩy nhanh quá trình liền sẹo 
mụn. 


A 


Bổ sung thêm nhiều rau xanh và hoa quả trong chế độ an 


= ios ssh ai 


https:/thammymisstram.vn 


F Trâm Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 
Hotline: 1900 7018 


Ngoài ra, cần tránh xa những loại thực phẩm có hại cho da như 

do ăn cay nóng, chiên xào và những do ăn chứa nhiều đường - 
A ` ^ ^ ¬ nw ` z or . z eR 

day là nguyên nhân khiên mụn xuât hiện khó diéu trị dứt điểm. 


Cùng với việc ăn uống khoa học, việc thiết lập một chế độ sinh 
hoạt lành mạnh với giấc ngủ đủ và đúng giờ cũng giúp quá trình 
điều trị mụn diễn ra nhanh chóng. Đừng để những cuộc vui thâu 
đêm, những thói quen xấu làm cho làn da bạn xấu đi. 


Một lưu ý nữa, ngoài việc ăn uống sinh hoạt điều độ thì tỉnh thần 
thoải mái sẽ giúp cân bằng nội tiết tố trong cơ thể, điều tiết 
lượng dầu thừa tiết ra. Từ đó, khiến làn da khỏe hơn, việc điều trị 
mụn cũng nhanh chóng và nhanh dứt điểm. Vì vậy, nếu muốn có 
một làn da khỏe đẹp thì hãy thiết lập “kỷ luật thép” với chính bản 
thân nhé. 


4. Không tùy tiện sử dụng kem trị mụn 


Nhiều bạn khi bị mụn trứng cá thường tìm mua các loại thuốc trị 
mụn để tự điều trị mà không rõ thành phần, công dụng cũng như 
không được sự kê đơn của bác sĩ da liễu. Nếu may mắn, bạn có 
thể trị mụn thành công. Nhưng nếu không may, tình trạng mụn 
của bạn sẽ ngày càng nghiêm trọng và rất khó để điều trị. 


Vì vậy, đừng “cá cược vào may rủi” mà hãy nhờ sự tư vấn của các 
chuyên gia da liễu - VIỆC này không tốn nhiều thời gian và chi phí 
nhưng sẽ đem lại kết quả an toàn nhất. 


5. Không dùng tay nặn mụn 


Dùng tay nặn mụn là một thói quen của rất nhiều bạn, tuy nhiên 
thói quen này hoàn toàn nguy hại. Việc dùng tay nặn mụn có thể 
lấy được nhân mụn bên trong nhưng vô tình sẽ tạo điều kiện để vi 
khuẩn có thể từ móng tay lây lan sang vùng mụn và khiến tính 
trạng mụn ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, nếu bạn không 
biết nặn mụn tại nhà, lấy nhân mụn đúng cách thì nên nhờ sự 
giúp đỡ của các chuyên viên da liễu. 


https:/thammymisstram.vn 


7 Trâm Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 


MISS TRAN Hotline: 1900 7018 


NATURAL BEAUTY CENTER 


Không dùng tay nặn mụn 


Trên đây là những điều cần lưu ý khi bị mụn trứng cá. Hy vọng 
bạn sẽ chăm sóc da thật tốt từ trong ra ngoài để những đốm mụn 
nhanh chóng biến mất. Nếu tình trạng mụn của bạn bị nặng thì 
hãy liên hệ với Miss Tram - Natural Beauty Center nhé, Miss 
Tram sẽ giúp bạn lấy lại được làn da khỏe đẹp nhanh chóng nhất. 
Chúc các bạn điều trị mụn thành công! 


Nguồn bài: https://thammymisstram.vn/nhung-dieu-can-luu-y-khi- 
bi-mun-trung-ca/ 


https:/thammymisstram.vn 


Ww Tram Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 
Hotline: 1900 7018 


£ MSS TRAM 
2 = cá 
A ⁄, | näm 
5 ga cái den 
\ a ý 
MA 66 Dam mê, kiến thức và đạo đức 
h <a giúp chúng tôi phát triển và 
BÁC trao đi những điều tốt nhất. 99 
cs Đồng Bảo Trâm 
Miss Trâm Natural Beauty Center = 


Lamdepnhungphaitunhién 


Hotline: 1900 7018 


c==================e Diachi: 126/6 PhanXích Long, Phường 3, 
QuậnBình Thạnh. 


Website:https://thammymisstram.vn 
Fanpage:https://www.facebook.com/MissTramSpa/ 


Miss Tram - Natural Beauty Center: Lamdeplaphaitunhién 


Miss Tram - Natural Beauty Center làmộtđịachi 
"chọnmặtgửivàng" củahàngngànkháchhàngtại HCM 
khicónhucầuchămsóc - diéutri da, phunxăm, nối mi... 


- Diachi: 126/6 PhanXích Long, Phường 3, QuậnBìnhThạnh. 


https:/thammymisstram.vn 


7 Trâm Natural Beauty Center - Lamdepnhungphaitunhién 
MISS TRAM Hotline: 1900 7018 


NATURAL BEAUTY CENTER 


- Website: https://thammymisstram.vn 
- Fanpage: https://www.facebook.com/MissTramSpa/ 


- Hotline: 1900 7018 


#thammymisstram, #Xamchanmay, #PhunChanMay, 
#ThéuChanMay, #LamDep, #PhunMoi, 


https:/thammymisstram.vn 


